ĐÔNG HÒ SỨC KHỎE VÀ NÉP SÓNG NHÀ PHẬT 


Minh Kiến - Dhammaghosa 


Trong Phật giáo có câu "Không bệnh tật là tài sản vô cùng quí báu” - Arogayä 
paramaäläbhã !. Con người từ xưa mới tìm mọi cách để bảo vệ chính mình khỏi 
bệnh tật, nạn tai để được sống lâu và hưởng thụ. Nhưng cách làm thì mỗi người 
mỗi kiểu, mỗi phương pháp khác nhau, khác cả cách nhìn nhận khách quan; không 
muốn tuân thủ, chấp nhận theo sự thật mà cơ thể con người đang tồn tại. Hiểu rõ 
cách làm việc của cơ thể, tạo thuận lợi cho cơ thể kéo dài sự làm việc trong môi 
trường và khả năng của chúng là một trong những cách làm có kết quả và hợp với 
luật tự nhiên! 


Lao phổi 


Co giật Rối loạn Tim 


mạch 


Đau nhức mãn tính. 


H. Melatonin. Lao phối 


Ngoài da McẶ 
g ức vây hốp 
aa 8 
Thả CO huyệt 
hân nhiệp Cao 

ị Lao phổi 

| | 

Khớp thoái hoá sị © ' 
| f ~. 
\ Trủng bế 
š \ "| ö 

ĐộnG + manh ) ¬ 
Cơ D40 f1 wuứ Đầu nự. đầ 
/ j + 
Melatonn 
k.n . Thân não vận động cao 
Máu loãng ' Ÿ ¡ s Hư, 
Vỡ Mạch máu não 
Trưa 
minhkien1207@yahoo.com 


Mỗi cơ quan trong cơ thể giếng như những bộ phận của guồng máy, chúng có 
những khoảng thời gian hoạt động và nghỉ ngơi khác nhau. Ví dụ, nếu như hay thức 
quá khuya hoặc không hiểu rõ nó thì sẽ làm đảo lộn cơ chế hoạt động sinh lý của 
cơ thể, từ đó sẽ gây ra chứng thâm quần mắt, người lừ đừ mệt mỏi, các loại bệnh 


† Kinh Pháp Cú - Dhammapada 204 


tật liên quan đến sự quân bình về nghỉ ngơi. Ăn mặn quá ảnh hưởng đến thận. Ăn 
cay hay chua quá ảnh hưởng đến ruột gan... Đức Phật biết được qui tắc làm việc 
của cơ thể con người nên ngài đã phân bổ thời gian sống, làm việc 
(Buddhakicca - Phật sự 5 điều) 2 mang lại lợi ích thiết thực cho nhân thiên và 
truyền dạy vào sinh hoạt của Phật tử từ hơn 2,500 năm qua. Y khoa và khoa 
học hiện thời dần dần đã chứng minh điều đó: 


+ Từ 19h - 21h là thời gian của cơ tim (nó là một thành phần quan trọng của tim) và 
là thời gian hoạt động của hệ tuân hoàn máu. Đoạn 19h, nhiệt độ cơ thể tăng lên tôi 
đa, người bị bệnh ngoài da phải đề ý trong thời gian này. 


+ Từ 21h - 23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải 
chất độc), lúc này nên ở trạng thái yên tĩnh, hành thiền hoặc nghe âm nhạc thư 
giãn, nghe Pháp thoại. Đức Phật dành thời gian từ 19h đến 23h này thuyết Pháp, 
nói chuyện, ban giáo huấn cho chư sư. 


+ Từ 23h — 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong 
khi ngủ say.Thời gian này chỉ có chư thiên từ các cõi trời xuống trần gian để vấn 
đạo đức Phật hoặc các vị có công hạnh, đạo hạnh thâm sâu. 


+ Từ 1h — 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giác ngủ 
say. Chỉ có đức Phật và các vị hành thiền thức vào lúc này mà không ảnh hưởng 
sức khỏe vì các ngài đã làm chủ được hoạt động tâm sinh lý nhờ loại hoocmon đặc 
biệt! Những ai mơ mộng vào giai đoạn 23h - 3h này phần nhiều chính xác do chư 
chư thiên mách bảo. (Có 4 nguyên nhân sinh mộng mị ở con người) 


+ Từ 0h - 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say, không nên 
thức khuya. Thư giản cho cột sông và toàn bộ xương của cơ thể. Đức Phật cũng 
sẽ nghiên lưng nghỉ ngơi chốc lát vào tàn canh này. 


2 Năm Phận Sự Của Đức Phật (Chú giải Anguttaranikäya, phần Ekakanipäta†thakathä): 
- Phận sự buổi súng trước khi độ ngọ (purebhottakiccg). 
- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchäbhattakiccg). 
- Phận sự canh đầu đêm (pathamayämad). 
- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayamd). 
- Phận sự canh chót đêm (pacchimayämd). 


3 Bốn nguyên nhân sinh mộng mị được đề cập trong bộ Sãratthasangaha và Chú giải Khuddakanikãyg, phần 
Atthakavaggika của Mahäniddesg: 

1) Do các đại (đất nước gió lửa) bất thường (Dhãtukhobhgd) 

2) Do tâm chuyên chú vấn đề gì đó (Anubhutapubba) 

3) Do chư thiên mách bảo (Devatopasanhara) 

4) Do tín hiệu báo trước của nghiệp (Pubbanimitta) 


+ Từ 3h — 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà 
người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã 
chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc 
đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này. Thức dậy sớm như các nhà sư 
để tập thể dục cho phổi bằng cách hít thở không khí trong lành, tụng kinh, học 
bài trước khi đi học... Các sư, tu sĩ, Phật tử thường thức dậy tụng kinh sáng vào 
khoản thời gian này. Một số người thường có thói quen thức dậy phải hút thuốc để 
khỏi nhạt miệng là thói quen vô cùng độc hại cho phổi! Đức Phật dùng thiên nhãn 
để biết là ai trong số họ có tâm đạo và phước tuệ vững mạnh chừng nào và ngài 
đến tiếp độ người đó. 


+ Từ 5h — 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi vệ sinh vào lúc 
này. Nên đi vệ sinh đi chứ để chất thối, chất độc trong người làm gì! Nếu không, 
qua thời gian này, cơ thể sẽ hút nước và thức ăn ở đây trở lại (trong đó là độc tố 
dư thừa cần thải). Mà đi trễ lại phải đợi nhau làm chi cho khổ. Nước tiểu để lâu bên 
trong lại đóng cặn thành sỏi nữa. Một rong những phương pháp kích thích sự đào 
thải chất dư thừa độc hại trong cơ thể là người ta hay uống nước ấm sau khi ngủ 
dậy hoặc uống một cốc trà nhạt nhạt... chắc chắn đi ngoài sẽ rất thuận lợi. 


+ Từ 7h - 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần 
phải ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn từ trước 6h 
sáng; còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn 
sáng cần thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10 giờ mới ăn cũng tốt hơn là 
không ăn. Nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy sẽ đi khất thực giờ này để ăn sáng mà 
không ăn chiều và tối cũng là lý do đó. 


+ Từ 9h - 11h là thời gian của lá lách và tuyến tụy. Lá lách hoạt động như hệ 
thống miễn dịch của cơ thể. Loại bỏ máu xấu đi. Tuyến tụy sản xuất enzyme giúp 
tiêu hóa thức ăn trong ruột non. Cơ thể lúc này năng nỗ và rất tích cực, thuận lợi 
cho làm việc hay hoạt động. Không chỉ có Phật giáo mà các trường học, công sở 
cũng tích cực hoạt động vào khung thời gian này. 


+ Từ 11h - 13h là thời gian của tim. Là cơ quan quan trọng nhất, bơm máu và chất 
dinh dưỡng cho não và đi khắp cơ thể. Giai đoạn này, huyết áp sẽ tăng lên đáng kẻ, 
những người có triệu chứng rối loạn tuần hoàn máu hoặc nhịp tim sẽ đỗ mồ hôi rất 
nhiều và cảm thấy nóng nãy. Các sư sẽ chọn dùng trưa vào thời điểm này dưới 
bóng cây mát mẽ (chuyện ngài Assaji thọ thực dưới bóng cây, nhà sư hiện nay độ 
ngọ...) hoặc trong hang động, bên bờ sông... để tim hoạt động thoải mái, giảm nhiệt 
độ, nghỉ trưa dành năng lượng cho tim làm việc. 


+ Từ 13h - 15h là thời điểm ruột non tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Nếu không ăn 
trưa hoặc ăn không vừa đủ sẽ cảm thây đói và khó chịu. Người ta thường ăn vặt là 
vậy. 


+ Từ 15h - 17h là thời gian bàng quang lưu trữ nước được lọc qua từ thận. 17h tim 
mạch và cơ bắp trong cơ thể cứng rắng mạnh mẽ phù hợp với việc tập thể dục, làm 
cặn bả trôi chảy thuận lợi, bài tiết ra ngoài qua mồ hôi. Thể dục vào giai đoạn này 
làm cho cặn bả khó có cơ hội tích tụ trong thận và bàng quang (nguyên nhân sinh 
SỎI). 


+ Từ 17h - 19h là thời điểm của thận lọc chất thải từ máu và làm cân bằng sinh lý 
trong cơ thể. Đoạn 18h, huyết áp tăng cao, nên uống nhiều nước sạch (không uống 
nước đá) và không nên ngủ trong thời gian này (Làm cho cơ thể khó ngủ vào ban 
đêm). Các chùa thườngtụng kinh chiều và hành thiền vào thời gian này để điều 
hòa huyết áp. Đồng thời có những thứ nước sinh tố (Nước ép trái cây - Atthabäna) 
+ được đức Phật cho phép dùng vào buổi tối, một phần cung cấp thêm nước cho cơ 
thê. 


Chúng ta nhận thấy một điều quan trọng nữa là từ sau 15h trở đi cho tới khuya, 
các bộ phận tiêu hóa không làm việc. Trong Phật giáo, các sư, và Phật tử giữ 
giới không ăn tối (ăn sai giờ) là một chứng minh rằng cơ thể không cần thiết 
chất dinh dưỡng vào thời gian này. Nhờ vậy, cơ thể được tiếp năng lượng vào 
sáng ngày hôm sau một cách ngon miệng. Do đó, việc ăn bữa tối bắt buộc bộ 
phận tiêu hóa phải làm việc tăng ca, đương nhiên sẽ giảm tuổi thọ cho cơ quan 
này. Đồng thời, chất dinh dưỡng mà cơ thể không cần thiết ấy khi vào trong người 
rồi, phải xử lý thế nào? Cơ thể mang trữ ở các tế bào và làm con người có 
chứng béo hay béo phì là vậy. 


Vẫn biết những chỉ tiết nêu trên là có cơ sở cả nghiên cứu khoa học, y khoa và cả 
Kinh điển lẫn lối sống an lạc của Phật giáo. Nhưng ái dục của con người luôn không 
nghe lời để tốt hơn mà luôn xúi dục mình làm những thứ theo ý muốn của mình, bởi 
năng lực của Tham Sân Si. Dó đó, những người thương yêu chính mình thật sự sẽ 
chiến thắng được chính mình để uốn nắn, tập làm theo, mong một cuộc sống an 
lạc, giảm bệnh tật với một cơ thể khỏe mạnh cả thân lẫn tâm. 


Ngũ uẩn này sinh ra là khổ, rồi sẽ hư hoại theo định luật tự nhiên. Tuy nhiên, phải 
biệt bảo trì, sử dụng nó để hành đạo và làm lợi ích. Đức Phật cũng luôn nhặc nhở 
răng: “Chúng ta nên tận dụng cơ hội đề thực hành pháp cho thuân thục khi 


a Trong Vinayapitaka, Mahävagga 5, 2/152 nói về Nước sinh tố, nước ép - Atthabäna mà cúc đạo sĩ dương 
thời dùng, có 8 loại: 1) Nước quả xoài; 2) Nước quả trâm; 3) Nước quả chuối có hột; 4) Nước quả chuối 
không hột; 5) Nước quả thanh trà; 6) Nước quả nho; 7) Nước củ sen; 8) Nước quả vải. 

Từ đó, Đức Phật qui định rằng cho phép chư Tỳ kheo uống cúc loại nước từ trái cây (nhỏ hơn trái Quách), 
ngoại trừ nước gạo. Các loại nước từ lá, ngoại trừ nước dưa muối. Các loại nước từ hogd, ngoại trừ hoa thanh 
trà. Và cho phép uống nước mía tươi. 


chúng ta còn tương đối khỏe mạnh”.5 Hãy cỗ gắng tự nhắc mình và chung tay 
giúp đỡ chăm lo cho những người thân yêu. Sãädhu, lành thay. 


Bangkok, 09/10/2013 
Minh Kiên - Dhammaghosa 


Tham khảo: 

1. Đức Phật và Phật Pháp, Narada, Phạm Kim Khánh chuyển dịch. 

2. Y nghĩa đêm răm tháng tư, Tỳ khưu Hộ Pháp 

Ổ. osftun tẩoà, tan 2n. +asmns2nnmaaš. 2550;1:47-54 

4. ufữn2n (h†EP://Ủnng9UaanấnfẪpấ.blogspot.in/2013/05/body-cloak.html) 

5. Ngủ muộn - Tự giết chính mình 
(https:/Awww.facebook.com/vinaresearchvn/posts/488508827911774) 

6. Thời gian biểu cho sức khoẻ của bạn (http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Suc-khoe- 
360/T hoi-gian-bieu-cho-suc-khoe-cua-ban/1 71997.gd) 


” Kinh Nguy hại trong tương lai - Anägatabhayäni Sutta. Anguttaranikãya.5.8 


